Siêng năng 
Hãy đến chỗ con kiến, hỡi kẻ biếng nhác; 

Hãy xem xét các đường lối của nó và trở nên 
khôn ngoan: Đấng không có người hướng dẫn, 
người giám sát hay người cai trị, Cung cấp thịt 
cho nó vào mùa hè, Thu thập thức ăn cho nó 
vào mùa gặt. Ngươi sẽ ngủ bao lâu, hỡi kẻ 
biếng nhác? khi nào thì ngươi thức dậy khỏi 
giấc ngủ? Tuy nhiên, hãy ngủ một chút, chợp 
mắt một chút, khoanh tay một chút để ngủ: 

Vì vậy, sự nghèo khó của bạn sẽ đến như một 
kẻ du hành, và sự thiếu thốn của bạn như một 
người đàn ông có vũ khí. Châm Ngôn 6:6-11 


Giữ trái tim của bạn với tất cả sự siêng năng; vì ngoài nó 
ra là những vấn đề của cuộc sống. Châm ngôn 4:23 


Bàn tay lười biếng trở nên nghèo khó, nhưng bàn tay 
siêng năng làm cho giàu có. Kẻ lười biếng đối với kẻ sai 
khiến nó như dấm vào răng, như khói vào mắt. 

Châm Ngôn 10:4, 26 


Bàn tay của người siêng năng sẽ cai trị: nhưng kẻ lười 
biếng sẽ bị cống nạp. Người đàn ông lười biếng không 
nướng những gì anh ta lấy được khi đi săn: nhưng bản 
chất của một người siêng năng là quý giá. 

Châm Ngôn 12:24, 27 


Tâm hồn kẻ biếng nhác khao khát mà chẳng được gì: 
còn tâm hồn người siêng năng sẽ được no nê. Của cải 
kiếm được bởi sự phù phiếm sẽ bị giảm đi: nhưng người 
thu thập được bằng lao động sẽ tăng lên. 

Châm Ngôn 13:4, 11 


Trong tất cả các lao động đều có lợi nhuận: nhưng lời nói 
của môi chỉ có xu hướng cùng cực. Châm Ngôn 14:23 


Đường lối kẻ biếng nhác như hàng rào gai, nhưng đường 
lối người công bình được bằng phẳng. Châm ngôn 15:19 


Anh ta cũng lười biếng trong công việc của mình là anh 
em với anh ta, người rất lãng phí. Châm Ngôn 18:9 


Sự lười biếng đưa vào một giấc ngủ sâu; và một linh hồn 
nhàn rỗi sẽ bị đói. Kẻ lười biếng giấu tay trong ngực, 

và không thèm đưa tay lên miệng nữa. 

Châm Ngôn 19:15, 24 


Kẻ biếng nhác không chịu cày vì lạnh; do đó, anh ta sẽ 
cầu xin trong mùa gặt, và không có gì. Hãy yêu đừng mê 
ngủ, kẻo nghèo đói; hãy mở mắt ra, và ngươi sẽ được no 
nê bánh mì. Châm Ngôn 20:4, 13 


Suy nghĩ của người siêng năng chỉ hướng đến sự phong 
phú; nhưng của mọi người vội vàng chỉ để muốn. 

Dục vọng của kẻ lười biếng giết chết hắn; vì tay nó không 
chịu lao nhọc. Suốt ngày nó tham lam tham lam: 

Còn người công chính ban cho không tiếc. 

Châm Ngôn 21:5, 25-26 


Người đàn ông lười biếng nói, Có một con sư tử mà không 
có, tôi sẽ bị giết trên đường phố. Thấy bạn một người đàn 
ông siêng năng trong kinh doanh của mình? anh ta sẽ 
đứng trước các vị vua; anh ta sẽ không đứng trước những 
người đàn ông xấu tính. Châm Ngôn 22:13, 29 


Tôi đã đi qua cánh đồng của kẻ lười biếng, và qua vườn 
nho của kẻ ngu dốt; Kìa, gai góc mọc khắp nơi, và tầm 
ma che phủ mặt nó, và bức tường đá của nó đã bị phá đổ. 
Châm Ngôn 24:30-31 


Khi cánh cửa quay trên bản lề của anh ta, kẻ lười biếng 
cũng xoay trên giường của anh ta. Châm Ngôn 26:14 


Vì ngay cả khi chúng tôi còn ở với anh em, điều này 
chúng tôi đã truyền cho anh em, rằng nếu ai không 
làm việc, thì cũng không được ăn. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 


Bất cứ việc gì tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; 
vì trong mồ mả không có công việc, phương tiện, kiến 
thức hay sự khôn ngoan nào mà ngươi đi đến. 

TRUYEN GIANG 9:10 


Bởi sự lười biếng, tòa nhà bị mục nát; và qua sự lười 
biếng của bàn tay, ngôi nhà rơi qua. GIÁO ÁN 10:18 


Kẻ trộm cắp đừng ăn cắp nữa, nhưng thà để nó lao nhọc, 
làm việc lành bằng chính đôi tay mình, để có thể mang 
lại cho người cần. Ê-phê-sô 4:28 


Không ghét công việc nặng nhọc, cũng không phải công 
việc chăn nuôi, mà Đấng Tối Cao đã ấn định. 
GIAO ĐOAN 7:15 


Một kẻ lười biếng được so sánh với một hòn đá bẩn thỉu, 
và mọi người sẽ mắng mỏ hắn vì sự ô nhục của hắn. 
Một kẻ lười biếng được so sánh với sự bẩn thỉu của một 
đống phân: Bất kỳ người đàn ông nào nhặt nó lên sẽ bắt 
tay anh ta. GIÁO AN 22:1-2 


Nếu một người không siêng năng giữ mình trong sự kính 
sợ Chúa, thì ngôi nhà của anh ta sẽ sớm bị phá hủy. 
GIAO AN 27:3 


Hãy trừng phạt con trai bạn và bắt nó lao động, 
kẻo hành vi dâm ô của nó là một sự xúc phạm đối với 
bạn. GIÁO ĐOAN 30:13 


Gửi anh ta lao động, rằng anh ta không nhàn rỗi; 
vì sự biếng nhác dạy nhiều điều ác. GIÁO ĐOÀN 33:27 


